PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


ĐẠI LẺ DÂNG Y CASA - KATHINA 

Bhỉkkhu Nãga Mahã Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 24 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Phi Lộ.3 

Đại Lễ Dâng Y Casa - Kathina.4 

Giải về ý nghĩa của Lễ Kathina.5 

Năm quá báo của lễ Kathina.5 

Cách dâng y casa Kathina.6 

Cách thọ lãnh y casa.7 

Linh tinh.14 










3 


Phi Lộ 

Theo trong Phật giáo mỗi năm tín đồ thường hay dâng y casa đến chư tăng sau 
khi An cư kiết hạ (gọi là lễ Kathina) trong vòng một tháng từ 16 tháng 09 âm lịch 
đến rằm tháng mười. Nhưng làm cách nào cho hợp pháp và được nhiều phước 
báu thì phần đông ít ai biết rõ. 

Vì vậy bần tăng cố gắng sưu tầm theo kinh điển Pãli và Kathinakhandhaka do 
Ngài Rasppanno biên soạn theo Phật ngôn và chú giải để giúp cho chư quí Phật 
tử trong khi hành phận sự. 

Do quả phúc của sự phiên dịch và ấn tống này xin thành tâm cầu nguyện cho giác 
linh của các bậc thầy tổ và song thân được hưởng các sự an vui noi nhàn cảnh. 

Và cũng hồi hướng đến chúng sanh ba giới bốn loài được mau đến nơi giải thoát. 
Nhứt là cầu cho dân tộc Việt Nam sớm được thanh bình và an cư lập nghiệp. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Tháng 7 năm 1971.P1.2515 
Tỳ khưu Bửu Chơn 



4 


Namatthu rattnattayassa - Thành kỉnh làm lễ ân đức Tam bảo 


Đại Lễ Dâng Y Casa - Kathina 

Trước hết xin giải về nguyên nhân Đức Phật cho phép làm lễ Kathina. 

Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, truyền 
bá giáo lý của Ngài trong 45 năm trường chia làm 3 thời kỳ: thời kỳ thứ nhứt gọi 
là tiền giác thời - pathamabothikãla; thòi kỳ thứ nhì gọi là trung giác thời — 
majjhima bodhikãla; thời kỳ thứ ba gọi là hậu giác thòi - pacchimabodhikãla 1 2 . 

Một lúc nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Bố Kim Tự noi thành Xá Vệ của ông cấp 
Cô Độc Trưởng giả dâng cúng, nhằm trung giác thời, cùng trong lúc ấy có 30 vị 
tỳ khưu ở noi xứ Pãtheyya (có bộ kinh khác thì gọi là xứ Pãveyya). Tất cả các vị 
này đều hành các pháp đầu đà như: chỉ dùng tam y, đi khất thực, lượm vải do để 
may y, ở trong rừng v.v ..} đồng rủ nhau đi đến thành Sãvatthĩ - Xá Vệ để đảnh 
lễ và hầu Đức Thế Tôn, nhưng vì đi nửa đường thì đến ngày nhập hạ nên kiếm 
chồ cư ngụ đặng nhập hạ noi xứ Sãketa. Trong khi nhập hạ, các thầy lấy làm 
buồn bực khó chịu nghĩ rằng: Đức Thế Tôn chỉ còn cách chúng tôi lối 6 do tuần 3 
nữa mà chúng ta phải mắc kẹt tại đây thật là buồn tủi quá. Khi đến ngày ra hạ 
làm lễ tự tứ 4 xong các vị đồng khởi hành, nhưng trong lúc ấy trời vẫn còn mưa 
tầm tã đường đi tron trợt bùn lầy, các vị lấy làm khổ sở vì y phục đều ướt dầm. 
Ráng cố gắng vất vả để đi đến nơi, bèn vào Bố Kim Tự đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn bèn hỏi các vị ấy rằng: “Này các thầy tỳ khưu, bộ 
máy cơ thể các thầy có được điều hòa không? Có nhẫn nại được không? Các thầy 
có hòa thuận nhau không? Có rầy rà cãi cọ nhau không? Và khi nhập hạ có được 
an vui và vật thực có vừa đủ không?” Các vị ấy bèn bạch Đức Thế Tôn rằng: “Cơ 
thể chúng con vừa chịu đựng được. Chúng con vẫn hòa thuận không khi nào cãi 
cọ với nhau. Và khi nhập hạ vật thực cũng vừa đủ luôn.” Khi ấy các vị cũng bạch 
Phật về sự vất vả cực nhọc trong lúc đi đường. 

Ke tiếp, Đức Phật ngài thuyết Pháp về vòng sanh tử luân hồi vô cùng vô tận để 
độ các vị tỳ khưu ấy. Khi dứt thời Pháp, 30 vị ấy đều đắc quả A-la-hán xong đảnh 
lễ Đức Thế Tôn rồi đồng dùng thần thông bay về chỗ cư ngụ của mình. Sau khi 
ấy, Đức Phật mới nghĩ rằng: “Neu Như Lai cho phép hành lễ Dâng y Kathina 
trước thì các thầy tỳ khưu có thể để một lá y tăng-già-lê lại, chỉ có đem theo 2 lá 
y mà thôi như vậy thì cuộc hành trình được nhẹ nhàng, hơn nữa tất cả chư Phật 
cũng đều có cho phép lễ Kathina hết thảy.” 

1 Thời kỳ 1, từ 1 đến 15 hạ, thời kỳ 2, từ tới 16 hạ đến 30 hạ thời kỳ 3, từ 31 hạ đến 45 hạ. 

2 Theo chú giải thì 30 vị nầy đều là anh em một cha khác mẹ, con đức Vua Kosala, xuất gia bằng 
ehibhikkhu nơi Đức Phật và đều đắc quả thánh hữu lậu cả, coi quyến Pháp đầu đà của Đ.Đ Bửu Chơn. 

3 1 do tuần lối 16 cây số ngàn. 

4 Lễ Tự tứ là Pavãranã yêu cầu lẫn nhau có thấy lỗi chi xin chỉ dạy cho đế sửa đối cho trong sạch. 




5 


Khi suy nghĩ như vậy rồi Đức Thế Tôn cho gọi các vị tỳ khưu mà ra lịnh rằng: 
Amụãnãmi bhikkhave vassam vatthãnam bhikkhũnam kathinam attharitum 
atthatakathinãnam vo bhikkhave panca kappissanti - Này các thầy tỳ khưu, Như 
Lai cho phép các thầy sau khi ra hạ rồi có thể lãnh y Kathina. Khi các thầy được 
thọ lãnh y Kathina rồi sẽ được 5 quả báu. 


Giải về ý nghĩa của Lễ Kathina. 

Tiếng nói Kathina là tiếng tổng quát gom lại tất cả ý nghĩa những tiếng gọi là 
phận sự trong cuộc lễ Dâng y casa. 

Vấn: Cái chi gọi là Kathina? Đáp: Theo trong bộ Parivãra giải rằng: Te 
sanneva dhammãnam saốgaho samavãyo nãmam nãmakammam nãmadheyyam 
nirutti byanjam abhilãpo yadidam kathinam - Tất cả các pháp trong công việc 
của lễ dâng y, kể từ tỳ khum nhập hạ trước cho đến khi hoan hỷ thọ lãnh, nào là 
danh pháp, nào là sắc pháp, sự gom lại, sự thực hành đồng đều, đặt tên gọi ra tên, 
hình tướng tất cả các pháp này gồm lại kêu là Kathina. 

Trong bộ kinh paiĩcama samanta pãsãtikã giải rằng: Yesu rũpãđĩsu dhammesu 
sati kathinam nãma hoti tesam samodhãna missĩbhãvo — khi các pháp, nhứt là sắc 
pháp gom lại lẫn lộn với nhau một lượt gọi là Kathina. 

Tóm lại tiếng nói Kathina không phải là danh từ sâu xa vi diệu, không phải 
chỉ có một pháp một mà là gom lại các pháp như sự phát sanh y lên, sự thọ lãnh 
đúng phép tỳ khum nhập hạ trước, chư tăng từ 5 vị trở lên v.v... mới gọi là 
Kathina cũng như nhiều vật liệu gom lại người gọi là nhà hay xe vậy. 

Năm quả báo của lễ Kathina. 

Theo Phật ngôn, thầy tỳ khưu khi đã thọ lãnh lễ Dâng y casa rồi thì được 5 
quả báo như sau: 

1. Anãmantacãro : kỳ lễ dâng y chưa mãn hạn hoặc chưa hủy bỏ, tỳ khum đi 
đâu khỏi cần kiếu từ vị tỳ khum khác khi có mặt là khỏi phạm tội vì điều học 
cãrita. Sự không cần phải kiếu từ có giải như vầy: Thầy từ khưu nào đã nhận lãnh 
đi thọ thực một noi nào, nhưng chưa có độ vật thực của người đó, nếu không có 
kiếu từ vị tỳ khưu khác có mặt tại chùa mà cứ đi vào xóm tới nhà này nhà kia thì 
vị tỳ khum ấy phải phạm tội ưng đối trị. Nhưng thầy tỳ khum khỏi phạm tội do 
được thọ lãnh lễ Dâng y Kathina. 

2. Asamãdãnacãro : thầy tỳ khum đi đâu cách đêm khỏi phải mang đủ tam y 
theo mình (y đã nguyện thành tên rồi) khi mặt trời mọc lên rồi dầu có xa lìa cả 
tam y cũng không phạm tội. 



6 


3. Ganabhoịanam : tỳ khưu từ 4 vị trở lên nếu có thí chủ thỉnh thọ thực nhưng 
lại kể tên vật thực ra 5 các thầy đồng đi thọ thực thì phạm ưng đối trị, nếu tỳ khưu 
được thọ lãnh lễ Dâng y thì khỏi phạm tội. 

4. Yãvadattha cĩvaram : thầy tỳ khưu có thể giữ y bao nhiêu cũng vô tội trong 
thời hạn quả báo của lễ Dâng y, khỏi phải nguyện, khỏi phải gởi chỉ định cho ai. 

5. Yo ca tattha cĩvaruppãdo so nesam bhavissatỉ: y bát của tỳ khưu hay sa di 
liễu đạo, y người dâng cúng đến chư tăng, y phát sanh lên do tài sản của tăng, nói 
tóm lại y nào phát sanh do huê lợi chung quanh chùa tất cả những y ấy chỉ chia 
cho các vị nào có lãnh lễ Dâng y casa đó mà thôi (còn như các vị tỳ khưu khác 
là khách tăng thì không có quyền chia phần y ấy). 

Cách dâng y casa Kathina. 

Thí chủ nào có tâm trong sạch vào khoảng thời kỳ trong 1 tháng kể từ (16 
tháng 09 âl đến rằm tháng mười) muốn làm lễ Dâng y casa đến chư tăng an cư 
kiết hạ tại một ngôi chùa nào thì đến bạch với sư cả rằng: “Bạch ngài, tôi xin 
dâng y casa vào chùa này”. Khi vị sư cả đã chấp thuận thì về lo sửa soạn lễ vật 
phụ tùng trong cuộc lễ tùy theo giàu nghèo. 

Hỏi: Tại sao phải đến chùa xin vị sư cả trước? Đáp: Neu không xin trước tự ý 
đem lễ vật y bát đến chùa thì có khi chư tăng không có mặt đầy đủ hoặc là chùa 
ấy đã có hứa trước với ai rồi khi mình đem đến nữa làm cho bất tiện và cũng 
không thể thọ lãnh nữa được. 

Ở trong một chùa hay tịnh xá có bao nhiêu vị chẳng hạn, nếu có ý đầy đủ mồi vị 
1 bộ thì càng quí, bằng không chỉ một bộ tam y cũng được, nói cho cùng là trong 
3 lá y 6 tối thiểu có một lá nào cũng được, đây là hành lễ để chư tăng được 5 quả 
báo vậy thôi. 

Như người nghèo quá có tâm trong sạch chỉ có 4 thước vải thôi, vừa đủ may một 
lá y nội gọi là an-đà-hội, đem đến chùa không có ai dâng y cả, cũng được phước 
báu của lễ dâng y vậy. Nhưng trong các nước Phật giáo thuần túy thì nhiều đại 
phú gia họ dâng y luôn cả vật phụ thuộc đầy đủ như giường, bàn ghế, mùng mền, 
chén, bát, thau, chậu, khăn v.v... họ còn tổ chức thêm cuộc trai tăng cho được 
phần long trọng. 

Sáng sớm họ và thân bằng quyến thuộc cùng bậu bạn đem y casa đến chùa, rồi 
thỉnh chư tăng vào chánh điện thọ tam qui ngũ giới xong rồi đọc bài dâng y như 
vầy: “Mayarn bhante, imam Kathina dussam 7 bhikkhu sanghassa dema amhãkaựi 
dĩgharattam atthãya, hitãya, sukhãya. Dutiyampi...tatiyampi... - Bạch đại đức 


5 Như thỉnh chư Tăng đi thọ thực cơm, cá, bánh... 

6 Tam y: 1) Tăng-già-lê 2 lóp, 2) uất-đà-la-tãng, 3) an-đà-hội. 

7 Có chỗ đọc “Kathina civaram” là khi nào y đã y nhuộm rồi. Nếu có thêm các vật phụ tùng ngoài y ra 
thì đọc thêm “Sapparikkhãram”. 




7 


tăng, chúng tôi xin dâng y casa cùng các vật phụ tùng đến chư tăng, xin chư tăng 
nhận lãnh cho chúng tôi được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài. Lần thứ 
nhì... lần thứ 3...” 

Có nhiều nơi họ dâng y còn nguyên vải trắng chưa may chưa nhuộm, như vậy thì 
phận sự chư tăng phải cu hội lại cắt may và nhuộm cho xong trong nội ngày. 
Nhưng phần đông ở khắp nơi bây giờ thì họ thường cắt may và nhuộm sẵn càng 
tốt. Neu như cắt may nhuộm phải làm cho đúng luật thì chư tăng thọ lãnh mới 
thành tựu, còn như cắt may nhuộm không đúng luật thì lễ Dâng y casa ấy không 
thành tựu phước báu (đến chư tăng). 

Bởi vậy, nếu khi thí chủ đem y casa đến làm sẵn rồi thì vị luật sư phải xem xét 
lại coi có đúng luật không nghĩa là y đó có cắt rời ra từng mảnh rồi mới may lại 
không? Màu nhuộm có đúng luật Phật định không? Khi xem xét kỹ lưỡng rồi thì 
thọ lãnh mới tròn đủ phước báu. 

Cách thọ lãnh y casa. 

Theo trong Đại tạng Mahãvagga Đức Phật có dạy như vầy: Evanca pana 
bhikkhave kathinaựi attharitabbaựi — Này các thầy tỳ khưu, các thầy thọ lãnh y 
như thế này. 

Neu nói về số tăng thì ít nhất phải đủ năm tỳ khưu hay hơn đó trở lên thì thọ lãnh 
lễ dâng y mới được, còn nói về cách nhập hạ thì vị tỳ khưu lãnh y ấy phải nhập 
hạ trước 8 tỳ khưu đứt hạ hoặc nhập hạ sau, hay là tỳ khưu ở chùa khác đến lãnh 
cũng không thành tựu được, cũng như vị không có nhập hạ. 

Chồ nói phải đủ 5 vị tỳ kliưu là 4 vị giao y casa cho 1 vị thọ lãnh rồi 4 vị ấy chỉ 
hoan hỷ thọ lãnh phước báu ( anumodanã ) của lễ dâng y thì cũng đều được phước 
báu in nhau hết thảy (đây là nói 4 vị kia đồng ở 1 chùa cùng nhập hạ trước một 
lượt với nhau), nếu thỉnh các vị chùa khác lại cho đủ tăng thì các vị ấy không có 
anumodanã được. 

Neu chùa nào chỉ nhập hạ trước có 4 vị, 3 vị, 2 vị hoặc 1 vị thì có thể thỉnh chư 
tăng nhập hạ sau hay chư tăng chùa khác đến cho đủ 5 vị cũng được, hoặc có ông 
sa di nào đúng 20 tuổi trong khoảng nhập hạ sau cho đến ngày lễ pavãranã, cho 
ông sa di ấy lên tỳ khưu cho đủ 5 vị, và vị tỳ khưu mới lên trong thời kỳ nhập hạ 
ấy cũng được hưởng phước báu của lễ dâng y như mấy vị kia. Cách cho lên tỳ 
khưu trong hạ ấy chẳng phải chỉ có 1 vị mà thôi, dầu cho có 2, 3, 4 vị cho lên tỳ 
khưu rồi cũng được hưởng quả báo in nhau hết thảy. 


8 Nhập hạ có 2 kỳ là: kỳ trước kế từ rằm tháng 6 âl cho đến rằm tháng 9, kỳ sau kế từ rằm tháng 7 âl đến 
rằm tháng mười đây là nói năm điều hòa không có tháng nhuần khoảng ấy. 




8 


Neu trong 1 chùa mà không có vị nào rành mạch trong công việc thọ lãnh y casa, 
như vậy có thể thỉnh vị nào ở chùa khác đến chỉ dạy cách thọ lãnh và đọc tuyên 
ngôn dùm cũng được thành tựu. 

Trong tạng Luật dạy tỳ khưu phải rành mạch trong tám pháp mới thọ lãnh y casa 
được. Tám pháp ấy là: Atthadhammovido bhikkhu kathinatthãra marahati 
pubbam paccudhãrã -dhitthãnatthãro mãtikãti ca palibodho ca ubhãro ãnisamso 
panatthime 1) pubbakarana: phận sự phải làm trước như cắt may; 2) paccuddhãra: 
biết cách xả y cũ; 3) adhitthãna: biết nguyện y mới; 4) atthãra: cách thọ lãnh đúng 
phép hoặc không đúng phép; 5) mãtikã: 8 nguyên nhân làm cho lễ dâng y tiêu 
hoại hết hiệu lực; 6) palibodha: sự ràng buộc hay bận rộn; 7) ubbhãra: cách hủy 
bỏ; 8) anisamsa: biết 5 quả báo. 8 Pháp này sẽ giải rộng phía sau. 

vẩn: Ai có thể làm lễ Dâng y casa được? Đáp: Chư Thiên, nhân loại, 5 hạng xuất 
gia là tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, sikkhãmãnã 9 đều có thể dâng y được hết 
thảy. 

Vẩn : Khi thí chủ về dâng y đến chư tăng phải lãnh bằng cách nào? Đáp: Khi thí 
chủ về dâng y xong, tỳ khưu chỉ lãnh bằng tâm là làm thinh ưng chịu, chớ không 
được thọ bằng thân hay khẩu. 

Vấn: Y Kathina ai được phép lãnh? Đáp: Tăng giao cho vị nào thì vị ấy được 
phép thọ lãnh. 

Vấn: Tăng phải giao y Kathina cho ai? Đáp: Vị tỳ khưu nào có y cũ rách thì chư 
tăng giao cho vị ấy lãnh nếu có nhiều vị y bị cũ rách thì chư tăng nên giao cho vị 
cao hạ có y rách ấy lãnh và trong các vị cao hạ mà vị nào rành mạch về 8 pháp 
phía trước thì nên giao cho vị ấy thọ lãnh và phải làm phận sự cho xong trong 
nội ngày, chớ không được để trễ qua ngày sau thì phải hư hỏng, còn như mấy vị 
già cao hạ mà không rành 8 pháp thì nên giao cho vị sư trẻ cao hạ hon mà rành 
rẽ 8 pháp thọ lãnh. 

Theo trong chú giải Vinayã lankã có dạy cách giao y như vầy. Chọn 2 vị tỳ 
khưu, 1 vị vấn 1 vị đáp. 

Vẩn: Y Kathina này đã phát sanh đến tăng rồi tăng nên giao cho vị nào thọ lãnh? 
Đáp: Bạch đại đức tăng vị nào có y cũ rách thì tăng nên giao cho vị ấy thọ lãnh. 

Vấn: Tỳ khưu có y cũ rách nhiều vị, hay là ở đây không có vị nào y cũ rách hết 
thì tăng phải làm sao? Đáp: Như vậy tăng nên giao cho vị cao hạ. 

Vẩn: Ở đây vị vào cao hạ hon hết? Đáp: Vị tỳ khưu tên ... (như Nãgathera) 

Vẩn: Vậy chớ vị ấy có đủ tư cách sắp xếp làm xong và thọ trong ngày nay không? 
Đáp: Vị ấy có thể sắp đặt xong. 


9 Sikkhamana tập sự trong 2 năm phải giữ 6 giới tới giới không ăn sái giờ, đúng 2 năm mới tu lên được 
tỳ khưu ni. 





9 


Vấn: Vậy chớ vị ấy có đủ 8 pháp không? Đáp: Vị ấy đầy đủ rồi. 

Vị tỳ khưu vấn nên nói: ‘sãdhu lành thay’ như vậy tăng nên giao y Kathina cho 
vị tỳ khưu ấy lãnh. 

Ke tiếp một vị luật sư rành rẽ đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu me bhante 
saốgho idam saốghassa kathinadussam uppannam, yadi saốghassa pattakallam 
saốgho imam Kathina dussam (itthannãmassa) bhikkhuno dadeyya kathinam 
attharitum, ess natti. 

Sunãtu me bhante sangho idam sanghassa Kathina dussam uppannam saốgho 
imam kathinadussam, (itthannãmassa) bhikkhuno deti kathinam attharitum, 
yassãyasmato khamati imassa Kathina dussassa (itthannãmassa) bhikkhuno 
dãnam kathinam attharittum, so tunhassa yassa nakkhamati, so bhãreyya. 
Dinnam idam saủghena Kathina dussam (itthannãmassa) bhikkhuno kathinam 
attharitum khamati samghassa tasmã tumhĩ evametam dhãrayãmi”. 

Nghĩa: Bạch đại đức tăng, xin chư tăng nghe tôi trình, y Kathina này đã phát sanh 
đến chư tăng, nếu họp thời đến chư tăng thì tăng nên giao y này cho vị tỳ khưu 
tên... thọ lãnh, đây là lời tuyên ngôn. 

Bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình, y Kathina này đã phát sanh đến chư 
tăng, bây giờ chư tăng giao y này cho thầy tỳ khưu tên... thọ lãnh, sự giao y 
Kathina này đến thầy tỳ khưu tên... thọ lãnh, vị nào ưng thuận xin vị ấy làm 
thinh, còn vị nào không ưng thuận xin vị ấy nói lên cho biết, y Kathina này tăng 
đã giao cho vị tỳ khưu tên... thọ lãnh. Sự giao y này họp lý đến chư tăng nên các 
ngài mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận sự giao y này họp pháp do sự làm thinh ấy. 

Neu như y may nhuộm xong thì thọ lãnh liền cũng được. Còn như họ đem đến 
vải nguyên cây thì tỳ khưu thọ ấy phải giặt cho sạch nếu do, rồi đo, cắt, may, 
nhuộm cho đúng màu Casa, làm dấu cho xong nội trong ngày. Công việc bận rộn 
như vậy mà các vị ấy phải tiếp tay nếu vị nào không cần mẫn tiếp giúp thì phạm 
tội hành ác. Khi xong tất cả phận sự mới được thọ lãnh. 

Neu vị tỳ khưu ấy muốn thọ y tăng-già-lê, phải đọc xả tăng-già-lê cũ rồi lấy y 
mới nguyện lên tăng-già-lê, xong nói ra tiếng như vầy: Imãya sanghãtiyã 
kathinam attharãmi - Tôi thọ y Kathina bằng tăng-già-lê này. Neu thọ y huất-đà- 
la-tăng (y vai trái) thì cũng xả y cũ nguyện y mới rồi nói ra tiếng cho rõ như vầy: 
Iminã uttarãsangena kahitnaựi attharãmi - Tôi xin thọ y Kathina bằng y huất-đà- 
la-tăng này. Neu muốn thọ y an-đà-hội (y nội) thì cũng xả y cũ, nguyện y mới rồi 
nói ra tiếng như vầy: Iminã antaravãsakena kathinam attharãmi - Tôi xin thọ y 
Kathina bằng y an-đà-hội này. 

Xong chấp tay giữa chư tăng tuyên bố như vầy: Atthatam bhante (đây là vị nhỏ 
hạ còn cao hạ hon hết thì đổi chữ bhante ra chữ ãvuso ) saốghassa kathinam 
dhammiko kathinatthãro anumodadha — Bạch chư tăng, y Kathina của tăng tôi đã 



10 


thọ rồi, sự thọ này đã hợp pháp, xin chư tăng hãy hoan hỷ (anumodanã). Neu 
trong chùa đó chỉ có 1 vị nhỏ hạ hon hoan hỷ thì đổi chữ anumodãtha lại chữ 
anumodãhỉ thôi. 

về phần các vị hoan hỷ ngồi chồm hổm lên đọc như vầy: Atthatam ãvuso 
sanghassa kathinam dhammiko kathinatthãro anumodãma — này đạo hữu, y 
Kathina của tăng, ông đã thọ rồi, sự thọ này rất họp pháp, vậy chúng tôi hoan hỷ 
thọ lãnh phước báu. Neu trong chùa chỉ có 1 vị hoan hỷ thì đổi chữ anumodãma 
lại chữ anumodãmi. 

Khi đọc hoan hỷ thì tất cả chư tăng đều được phước báu in nhau như vị tỳ khưu 
thọ lãnh. 

Trong bộ luật parivãra có nói tăng hay 1 nhóm tăng (2 hay 3 vị) thọ Kathina 
không thể được, chỉ có 1 vị tỳ khưu mới lãnh được mà thôi và khi tăng hay nhóm 
tăng hoan hỷ thọ lãnh phước báu thì tăng cũng như nhóm tăng đều quả báu in 
nhau hết thảy. 

Khi thí chủ dâng y xong rồi về hết thì tất cả y và đồ phụ tùng thuộc về của 
tăng, tăng có thể chia nhau tùy theo số chư tăng nhập hạ trước, nếu không có sổ 
nhập hạ thì chia dâng từ chồ vị cao hạ cho đến cuối cùng tùy theo vật dụng đủ 
đến đâu hay đó, chỉ trừ những trọng vật ( garubhanda ) như giường ghế, chậu, 
dao, búa v.v... thì không nên chia vì đó là trọng vật của tăng. Cách chia từ vị cao 
hạ xuống dưới không bắt số, không nên lựa y bằng giá nhau, nên lựa y tốt đáng 
chia cho vị cao hạ mỗi vị một lá cho đến cùng, nếu còn dư thì cũng chưa từ trên 
trở xuống hết đến đâu cũng được, còn mấy vị nào thiếu thì kỳ sau ai đem y dâng 
nữa trong hạn kỳ của phước báu lễ dâng y năm tháng đó thì lấy chia tiếp cho các 
vị chia còn thiếu trước kia, dầu cho ý phát sanh lên cho huê hợi của chùa cũng 
phải chia bằng cách ấy, 

Neu trong chung quanh sĩmã chùa có nhiều liêu cốc của nhiều nhóm chư tăng 
cũng phải tụ lại trong 1 chồ với nhau rồi thọ lãnh y Kathina mới thành tựu. Neu 
thọ lãnh riêng ra thì không thành tựu đâu. 

Đây giải về cách tho lãnh V Kathina thảnh tựu hay không thảnh tuu. 

Vấn: Có mấy cách thọ y Kathina không thành tựu? Đáp: Có 24 cách làm cho 
lễ thọ y Kathina không thành tựu gọi là anathãkãra. 1) ullikhitama: lãnh y 

Kathina chưa xong chỉ đo bề dài bề ngang vậy thôi; 2) dhovanamattena: lãnh y 
Kathina chưa cắt may xong chỉ mới giặt; 3) cĩvaravicãranamattena: lã nh y 
Kathina chưa làm xong chỉ tính toán sắp đặt đây là y 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 
điều; 4) chedanamattena: lãnh y chưa làm xong chỉ mới cắt ra thôi; 5) 
bandhnamattena: lãnh làm chưa xong vì mới lược kết vào; 6) 
ovattittakaranamattena: lãnh y chưa xong chỉ mới may thưa thưa theo hàng hàng 
chỉ lược sơ; 7) kandũsakaranamattena: lãnh y chưa làm xong chỉ mới kết vải khuy 




11 


để cột; 8) dalikamma karanamattena: lãnh y chưa làm xong chỉ lấy vải Kathina 
may thêm vô y cũ của mình 1 lớp nữa; 9) anuvãta karanamattena: lãnh y chưa 
làm xong chỉ mới may bìa dài; 10) paribhand karanamattena: lãnh y chưa làm 
xong chỉ mới may bề ngang; 11) ovatteya karanamattena: lãnh y chưa làm xong 
chỉ mới nối mảnh vải này với mảnh vải kia chồ này với chồ nọ; 12) 
kambalamaddana mattena: lãnh y nhuộm chưa đúng màu y casa 10 ; 13) 
nimittakatena: lãnh y Kathina do tỳ khưu đã nói xa nói gần là nói ướm (như nói 
tôi chỉ lãnh mặt y như thế này); 14) parikathãkatena: lãnh y Kathina do tỳ khưu 
nói ra nói vô kêu gọi biểu họ làm (như nói chùa tôi không ai dâng y vô hết, ai 
làm phước dâng y sẽ được vợ giàu có phước lớn v.v...); 15) kukkhukatena: lãnh 
y do tỳ khưu đi kiếm xin đem về hay mượn y của người khác hay tự thọ lãnh 
bằng y của mình đã có; 16) sanidhĩkatena: lãnh y đã để cách qua 1 ngày trong 
tay người lãnh; 17) nissaggiyena: lãnh y vì để cách đêm; 18) akappakatena: lãnh 
y vì chưa làm dấu; 19), 20), 21) annatra sanghãtiyã, uttarãsangena 
antaravãsakena: lãnh y Kathina ngoài tam y ra là ngoài tăng-già-lê, uất-đà-la- 
tăng, an-đà-hội nhưng nếu lãnh 1 lần luôn 3 lá y thì cũng không được chỉ lãnh 1 
cái mà thôi; 22) annatra pancakena vã atireka pancakena vã tadaheva 
sanchinnena sammandalĩkatena: lãnh y Kathina, mấy điều không cắt đứt ra, bẻ 
xếp lại rồi may chồng lên hay là may mà không đủ 9 chi của y hay lãnh y chỉ 
may chỉ có 2, 3, 4 điều mà thôi, ngoài ra y 5, 7, 9 và 11 điều; 23) annatra 
puggalassa atthãrã: lãnh không phải 1 vị mà chư tăng hay 1 nhóm tăng thọ lãnh; 
24) nissĩmattho anumodati: đứng hay ngồi ngoài sĩmã mà thọ lãnh hay hoan hỷ 
anumodãnã. 

Nói về sĩmã và cận sĩrnã thì khi đọc tuyên ngôn natti giao y cho vị tỳ khưu 
lãnh thì luôn luôn phải ở trong sĩmã. Còn khi thọ lãnh attharã hay hoan hỷ 
anumodãnã thì trong sĩmã hay cận slmã gọi là upacãra sĩmã cũng được. 

Chồ này thế nào gọi cận sĩrnã? Chồ gọi là cận slmã, nếu trong chùa có hàng rào 
thì kể từ hàng rào ấy còn như chùa không có hàng rào thì xa bằng người liệng 
cục đất từ chùa ra, chồ chư tăng đã nhập hạ, ngoài đó ra thì không thọ được. 

Đây là cách giải về lãnh y không thành tựu. 

Đây giải về cách tho lãnh hop pháp cỏ 17 cách 

Cách lãnh y thành tự họp pháp gọi là athatãkãra: 1) ahatana: lãnh y Kathina 
bằng vải mới; 2) ahatakãya: lãnh y đã làm xong bằng vải hoi cũ nhùn nhục; 3) 
pilotikãya: lãnh y bằng vải sãtaka cũ; 4) pamsukũlena: lãnh y làm bằng vải 
pamsukũla là thứ vải bỏ noi mồ mả hay noi nào lượm đem dâng; 5) ãpanikena: 
lãnh y bằng vải rớt gần quán chợ họ lượm đem dâng; 6) animittakatena: lãnh y 
trong sạch chớ không phải nói xa gần cho thiện tín đem dâng; 7) 


10 Như mới nhuộm y còn màu, nhu 1 ngà voi, lá cây chính, vàng tươi, màu sen đỏ, màu rơm rạ, màu dừa 
lửa đều không được. 





12 


aparikathãkatena: lãnh y không phải do nói ướm hay nói trắng trợn cho họ đem 
dâng; 8) akukkukatena: lãnh y không phải do đi xin hay mượn của người; 9) 
asandhikatena: lãnh y không để cách đêm; 10)anissaggiyena: lãnh y không để 
bị ưng xả đối trị; 11) kappakatena: lãnh y đã làm dấu đàng hoàng; 12), 13), 14) 
saốghãtiyã attarãsaốgena antarayãsakena: lãnh ngay y tăng-già-lê, uất-đà-la-tăng 
hay an-đà-hội cái nào 1 cái chớ không đặng lãnh 1 lần 2, 3 cái; 15) pancakenavã 
atireka pancakena vã tadaheva sanchinnena samadalĩkatena: lãnh y cắt may xong 
bằng 5 điều, 7 điều, 9 điều, hay 11 điều nội trong ngày; 16) puggalassa attharã: 
1 vị tỳ khưu thọ lãnh; 17) sĩmãttho anumodati: tỳ khưu ở trong sĩmã hay cận sĩrnã 
của mình nhập hạ mà thọ lãnh và hoan hỷ anumodanã. 

Mãtikã: mẫu sanh 8 cách làm lễ Kathina vô hiệu lực hay tiêu hoại: 1) 
pakkamanantikã: sự đi ra khỏi ranh chùa chồ lãnh kathina; 2) nitthãnantikã: sự 
làm y xong; 3) sannitthãnantikã: sự quyết tâm dứt khoát; 4) nãsannantikã: sự hư 
hoại y (như lửa cháy, trộm cắp); 5) savanantikã: sự nghe tin tức; 6) 
ãsãvacchedika: do sự hết hy vọng; 7) sĩmãtikkantikã: do quá hạn kỳ lễ Kathina; 
8) sahubbhãra: do sự họp lại chư tăng mà hủy bỏ. 

1. Giải rằng: Tỳ khưu khi thọ lãnh y rồi nghĩ rằng “Ta không trở lại chùa này 
nữa” rồi đem y đã làm xong đi ra khỏi ranh chùa chồ nhập hạ thì lễ Kathina của 
vị ấy vô hiệu lực vì đã hư hoại và cũng không được 5 quả báo nữa. Đó là nguyên 
nhân thứ nhất. 

2. Tỳ khưu đã thọ lãnh y Kathina rồi, đem phần y của mình được làm chưa xong 
đi ra khỏi, khi đến chùa khác rồi bèn nghĩ rằng “Ta nhờ họ tiếp làm y noi chùa 
này và không trở lại chùa cũ mình nữa”. Tỳ khưu ấy nhò người tiếp làm xong thì 
lễ dâng y của vị ấy hết hiệu lực. 

3. Tỳ khưu thọ lãnh y về dâng y rồi, đem y làm chưa xong đi ra khỏi ranh chùa 
bèn nghĩ rằng “Ta sẽ không mượn người tiếp làm y đâu và ta cũng không trở lại 
chùa cũ nữa”. Khi tỳ khưu suy tính như vậy thì hiệu lực của lễ dâng y chấm dứt. 

4. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, đem y chưa làm đi ra khỏi vòng rào chùa mới 
nghĩ rằng “Ta sẽ cho người tiếp làm y noi đây và ta sẽ không trở lại chùa cũ nữa”. 
Nhưng khi đưong làm y thì bị hư hoại do trộm cướp hay bị lửa cháy thì lễ dâng 
y ấy hết hiệu lực. 

5. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng “Ta sẽ trở lại chùa” rồi đem y đi, khi 
đi ra ngoài vòng rào chùa rồi lại nghĩ rằng “Ta sẽ cho người tiếp làm y noi này”, 
khi tỳ khưu làm y xong lại được tin chư tăng noi chùa mình đã hủy bỏ lễ Kathina, 
khi vừa nghe tin như vậy thì lễ Dâng y Kathina không còn hiệu lực. 

6. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, đi ra khỏi chùa với ý định kiếm y noi chồ khác, 
nhưng khi ra khỏi vòng rào chùa lại nghĩ rằng “Ta sẽ kiếm y ngoài ranh chùa và 
ta sẽ không trở lại chùa nữa”. Tỳ khưu ấy đang kiếm y, nhưng chưa được, lại bỏ 



13 


ý định kiếm y nữa. Chỉ bỏ ý định kiếm y nữa thì lễ Kathina của vị ấy hết hiệu 
lực. 

7. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng “Ta sẽ trở lại chùa cũ” rồi đem y 
chưa làm ra đi, khi đi ra khỏi ranh chùa cho người tiếp làm y đó, đến khi làm 
xong lại nghĩ “Ta sẽ trở về chùa” nhưng bị ngưng lại ngoài ranh chùa cho đến 
khi hết hạn kỳ lễ Kathina, thì tự nhiên lễ ấy cũng đồng hết hiệu lực. 

8. Tỳ khưu thọ lãnh lễ dâng y rồi, nghĩ rằng “Ta sẽ trở lại chùa cũ” rồi đem y 
chưa làm ra đi, khi cho người tiếp làm y ấy xong lại nghĩ rằng “Ta sẽ trở về chùa” 
và cũng trở về đến đúng lúc lễ Kathina hết hiệu lực chung cùng với các vị khác. 

Sư bân rôn hay ràng bưôc - palibodha. 

Sự ràng buộc có 2 là: ãvãsa palibodho: sự ràng buộc chồ ở nhập hạ; cĩvara 
palibodho: sự ràng buộc về y. 

Giải rằng: Thầy tỳ khưu trong Phật pháp khi ở noi cư ngụ nào khi đi ra khỏi mà 
còn cố ý muốn “Ta sẽ trở lại” gọi là sự ràng buộc về chồ ở, hoặc đã đi đến ở noi 
chùa khác rồi mà vẫn còn mến tiếc sẽ trở lại chùa cũ nữa. 

Sự ràng buộc về y là: tỳ khưu sao chưa làm y hoặc làm mà chưa xong hoặc giã 
sự hy vọng còn kiếm y chưa dứt, như vậy gọi là sự ràng buộc về y. 

Het hiệu lực hay hủy bỏ - ưbbhãra . 

Het hiệu lực hay hủy bỏ có 2 là: atthamãtikã: sự hết hiệu lực của lễ Kathina 
do 8 mẫu sanh matikã phía trước; anatarubbhãra: sự hết hiệu lực hay hủy bỏ lễ 
Kathina do chư tăng noi chùa đồng lòng đọc tuyên ngôn hủy bỏ do một nguyên 
nhân nào. 

Như có nhiều vị tỳ khưu khách đến y đều cũ hết, thiện tín thấy vậy rủ nhau dâng 
y vào chùa đến chư tăng, lẽ tự nhiên chư tăng đã thọ lễ Kathina mới có quyền 
chia nhau mà thôi, thành ra các vị tăng khách y vẫn cũ rách. Thí chủ thấy vậy lấy 
làm lạ, bèn bạch hỏi vì lý do nào mà các vị khách tăng không được chia y mới 
dâng. Khi các vị tỳ khưu cho biết vì phước báu của lễ Kathina nên mấy vị khách 
tăng không có quyền chia. Thí chủ bèn đem việc ấy bạch Phật làm cách nào cho 
các vị tăng được lãnh y mới. 

Đức Phật dạy rằng: Muốn cho các vị khách tăng ấy lãnh y được thì chư tăng tại 
chùa phải hội nhau lại đọc tuyên ngôn hủy bỏ lễ Kathina đi thì tự nhiên phước 
báu của lễ Kathina không còn hiệu lực nữa. Khi ấy thí chủ muốn dâng y đến các 
vị khách tăng thì mới thọ lãnh được. 

Bởi cớ ấy khi muốn hủy bỏ lễ Kathina trước khi hết thời hạn, vì một lý do nào 
thì phải hội chư tăng đã lãnh lễ Kathina lại mà đọc tuyên ngôn như vầy: “Sunãtu 
me bhante saốgho, yadi saốghassa pattallam sangho kathinam uddhareyya, esã 
nati. Sunãtu me bhante sangho saốgho Kathina uddhara ti yass’ãyasmato khamati 





14 


kathinassa uddharo so tunhassa yassa na kk hamati so bhãseyya, ubbha tam 
sanghena kathinam. Khamathi saốghassa tasmã tunhĩ evametam dhãrayãmi — 
Kính bạch đại đức tăng, xin tăng nghe tôi trình bày, nếu thời giờ phù hợp đến 
chư tăng, vậy tăng nên hủy lễ Kathina, đây là lời tuyên ngôn. Bạch đại đức tăng, 
xin tăng nghe tôi trình bày, giờ tăng hủy bỏ lễ Kathina, sự hủy bỏ lễ Kathina này 
vừa lòng vị nào thì xin vị ấy làm thinh, còn vị nào không vừa lòng thì xin vị ấy 
nói lên cho biết. Lễ Kathina tăng đã hủy bỏ rồi, sự việc này họp đến chư tăng, 
bởi vậy chư tăng mới làm thinh. Tôi xin ghi nhận sự ưng thuận của chư tăng do 
noi sự làm thinh ấy”. 

Theo thông thường thì khi lễ Dâng y Kathina hết hiệu lực vì bị hủy bỏ hoặc 
đứt 2 điều ràng buộc thì đưong nhiên 5 phước báu cũng chấm dứt. 

Linh tinh - pakinnaka. 

vẩn: Có mấy pháp phát sanh một lượt với sự thọ lãnh y Kathina? Đáp: Pháp phát 
sanh lên một lượt với sự thọ lãnh y Kathina có 15 là: 8 mãtikã - mẫu sanh, 2 
palibldha - ràng buộc, 5 ãnisamsa - quả báo. 

Vẩn: Gốc của Kathina, vật dụng, căn bản của vải có mấy? Đáp: Gốc của lễ 
Kathina là chư tăng, vật dụng của lễ Kathina là tam y, căn bản là 6 thứ vải: vải 
làm bằng vỏ cây, vải làm bằng bông vải, vải làm bằng tơ tằm, vải làm bằng lông 
thú, vải làm bằng thớ cây, vải làm bằng 5 thứ trên trộn chung lại. 

Vẩn: Cái chi là khoản đầu, khoản giữa, khoản cuối của lễ Kathina? Đáp: Sự làm 
y là khoản đầu, sự xả y cũ nguyện y mới là khoản giữa, sự thọ lãnh và anudanã 
là khoản cuối. 

Vẩn: Người thế nào không thể thọ lãnh lễ Kathina được? Người thế nào mới lãnh 
được? Đáp: người không đủ 8 chi không thể thọ lễ Kathina được là: không biết 
làm phận sự đầu tiên, không biết xả bỏ y cũ, không biết nguyện y mới, không 
biết cách thọ lãnh y, không biết nguyên nhân lễ Kathina hết hiệu lực, không biết 
sự ràng buộc, không biết duyên cớ hủy bỏ Kathina, không biết phước báu của lễ 
Kathina. Còn người hiểu biết hết 8 chi này thì mới thọ lãnh được. 

Vẩn: Sự thọ lãnh lễ Kathina gom lại có một pháp là lời nói? Đáp: Nghĩa là sự 
lãnh lễ Kathina thành tựu do lời nói ra là vị tỳ khưu thọ lãnh nói ra tiếng rõ ràng 
cho chư tăng nghe, nếu lãnh y Kathina mà nói nho nhỏ chỉ cho mình nghe, chư 
tăng nghe không rõ mình nói cái chi thì lãnh không thành tựu. 

Vấn: Sự thọ lãnh y Kathina của mấy nhóm người mà không thành tựu? Đáp: Sự 
lãnh y Kathina của 3 nhóm người không họp lệ: sự thọ lãnh y Kathina ngoài sĩrnã 
và cận sĩmã; người thọ lãnh không nói ra tiếng rõ ràng; người thọ lãnh nói nhỏ 
quá không cho người khác nghe rõ. 



15 


vấn: Sự thọ lãnh lễ Kathina có mấy cách không thành tựu và mấy cách thành 
tựu? Đáp: Sự thọ lãnh lễ Kathina có 3 cách không thành tự là: vật dụng không 
đầy đủ, thì giờ sái, thiếu phận sự. Neu ngược lại đầy đủ 3 điều là thành tựu. 

Vẩn : Tháng nào mới nên thọ lãnh Kathina đúng phép? Đáp: Chỉ có 1 tháng sau 
khi ra hạ (nếu năm điều hòa là kể từ 16 tháng 9 âl đến rằm tháng mười mới nên 
thọ lãnh lễ Kathina mà thôi). 

Cách đọc Pãli dâng y Kathina: “Namo tassa ... (3 lần). Imaựibhante Kathina 
cĩvaraựi sãnisamsam saốghassa dema (đọc 3 lần) sãdhu no bhante sangho imaựi 
Kathina cĩvararn sãnisaựisam pattigganhãtu kathinam attharitum, mãtãpitu, 
ãdinanca gunvantãnaựi amhãkanca dĩgharattaựi hitãya sukhãya - Bạch đại đức 
tăng được rõ, chúng tôi xin dâng y Kathina này luôn cả các vật phụ tùng đến chư 
tăng. Xin chư tăng hoan hỷ nhận lãnh cho chúng tôi được sự lợi ích, sự an vui 
đến các bận ân nhân nhứt là cha mẹ chúng tôi và tôi được lâu dài, lần thứ nhì.. .lần 
thứ ba...” 

Giải về phưởc báư thí chủ. 

Vấn: Thí chủ có tâm trong sạch dâng y Kathina đến chư tăng thì sẽ được phước 
báu như thế nào? Đáp: Thí chủ nào có tâm trong sạch dâng y Kathina đến chư 
tăng thì sanh lên kiếp nào đều có sắc đẹp y phục đầy đủ không thiếu chi. Neu 
người nam thì sau này gặp Phật nghe Pháp xong, muốn xuất gia thì sẽ trở thành 
ehibhikkhu, nghĩa là khi muốn xuất gia bạch Phật, Đức Phật bèn gọi 
ehibhikkhuvo - người trở thành tỳ khưu đi, khi ấy tự nhiên do phước báu của lễ 
Kathina mà vị ấy trở nên một vị tỳ khưu có đủ tam y, quả bát và 8 món vật phụ 
tùng, y như vị tỳ khưu đã xuất gia lâu rồi vậy, khỏi vần phải cạo tóc và kiếm y 
bát chi cả. Còn người nữ thì không trở thành ehibhikkhu được nhưng sanh lên 
kiếp nào cũng có y phục dồi dào đầy đủ lại thêm có sắc đẹp hon người. 

Đừng nói chi đến sự dâng y đầy đủ như bây giờ mà dầu khi có người làm lễ dâng 
mình hùn kim chỉ để may thôi nhưng phước báu cũng không kể hết được. 

Như có một sự tích như sau: Một thuở nọ có một vị đại phú gia tên là Sirĩsetthĩ 
sau khi Đức Phật Ca Diếp và chư tăng ra hạ rồi. Ồng phát tâm trong sạch muốn 
làm đại lễ Dâng y casa Kathina đến chư tăng và Đức Phật. Ông bèn cho người đi 
cùng trong xứ Balanại truyền rao rằng ông sẽ cử hành lễ Dâng y casa đến chư 
tăng và Đức Phật, nếu ai có tâm trong sạch thì xin hùn phước vào cuộc lễ dâng y 
đa thiểu tùy theo của cải. Trong lúc ấy có một người thật là nghèo khổ, không 
com ăn đủ no, không có quần áo mặc cho lành, y chỉ có một cái khố để che thân 
mà thôi. Khi y nghe người ta kêu gọi như thế, y mới nghĩ rằng “Có lẽ do kiếp 
trước ta không có làm phước bố thí chi, cho nên kiếp này ta mới nghèo khổ như 
vầy. Vậy bây giờ ta ráng tạo phước báu bằng cách hùn phước vào lễ dâng y casa. 
Nhưng làm sao ta có chi đâu mà hùn phước”. Y mới nghĩ rằng “Ta chỉ có cái khố 
cũ này thôi để che thân nếu đem đi bán kiếm chút ít tiền hùn vào để mua chỉ may 




16 


cũng được”, nghĩ như vậy rồi y bèn đem giặt cái khố cũ ấy đi đem bán. Y phải 
lấy lá cây chầm lại làm khố giả để chen thân, vì vậy mà từ đó có tên đặc biệt là 
Tinamãnava (là người lấy cỏ và lá cây mặc). Đi bán khắp cùng không ai chịu 
mua vì chỉ là khố cũ rách, sau cùng có một ông bá hộ thấy vậy mới mua cái khố 
ấy với giá 1 mãsaka (lối 1 đồng bạc) để cho chó nằm. Y rất mừng rõ đem số tiền 
ấy mua chỉ hùn để may y. Do năng lực phước báu ấy cảm động đến Chư Thiên 
trên mặt địa cầu đều hoan hỷ ‘Sãdhu lành thay, lành thay’ vang dội đến cõi trời 
Tứ Đại Thiên Vưong cũng đồng hoan hỷ luôn đến cả sáu cõi trời Dục giới. Những 
tiếng hoan hô vang dội ấy thấu đến tai Đức Vua Bãrãnasĩ, ngài bèn hỏi chuyện 
chi mà tiếng reo hò vang dội như thế. Quan hầu bèn tâu qua cớ sự. Đức Vua nghe 
xong lấy làm hoan hỷ ra lịnh gọi Tinamãnava vào đền. Y trả lời rằng y không 
dám vào đền vua vì không có quần áo mặc. Đức Vua bèn cho lấy một bộ y phục 
thật tốt ban cho y, khi y thay y phục xong liền vào chầu Đức Vua. Đức Vua phán 
“Trẫm nghe người vừa làm phước và Chư Thiên điều hoan hỷ vậy ngưoi chia 
cho trẫm phân nửa phần phước, trẫm sẽ ban thưởng y phục, xe cộ, voi, ngựa, 
cung phi, làng mạc cho ngưoi dùng xài. Y bèn tâu rằng: “Tâu Đại Vưong hạ thần 
vì nghèo khổ quá và mới làm phước ít quá có một phần thôi nên hạ thần không 
chia đâu vì sợ hết phước (theo Phật giáo, khi làm phước xong rồi chia cho kẻ 
khác hay là hồi hướng cho thì mình càng được thêm phước báu chớ không hết, 
ví như mình có cây đèn cho người mồi hằng trăm hằng ngàn cái khác, họ được 
sáng sủa thêm, nhưng phần mình cũng không mất phần ánh sáng chút nào). Đức 
Vua bèn bớt lần lại chỉ xin một phần mười thôi. Y bèn nghĩ Đức Vua xin chia 
phước như vậy mà mình không chịu chia cũng không nên, nghĩ xong y bằng lòng 
chia phước cho Đức Vua. Khi Đức Vua hoan hỷ thọ lãnh sãdhu xong, bèn ra lịnh 
ban cho Tinamãnava nào là y phục, xe cộ, voi ngựa, vàng bạc và số làng mạc, 
phong cho y làm bá hộ hưởng phước lâu dài. 

Nói tích này cho rõ, chẳng những dâng y bằng vải mới được phước báu mà chỉ 
dâng chỉ để may y trong dịp lễ Kathina cũng được phước báu vô lượng trong kiếp 
hiện tại. 

-HÉT- 

- Dứt tác phấm 24. Đại lễ dâng y Casa Kathina — 



